Dấu "Hỏi Ngã" Trong Văn 
Chương Việt Nam 


Cao Chánh Cương 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Dấu “Hỏi Ngã" Trong Văn Chương Việt Nam 





Cao Chánh Cương 
Dấu "Hỏi Ngã" Trong Văn Chương Việt Nam 


Văn hóa Việt Nam của chúng ta vô cùng phong phú. Một 
trong những nguồn phong phú vô ngàn mà trên thế giới 
không ai có, đó là ý nghĩa về dấu hỏi ngã Thật thế, dấu hỏi 
ngã trong tiếng Việt đóng một vai trò quan trọng. Viết sai 
dấu hỏi ngã sẽ làm đảo ngược và có khi vô cùng tai hại cho 
văn chương và văn hóa Việt Nam. 

Chúng tôi xin đơn cử một vài trường hợp như sau. Danh từ 
nhân sĩ, chữ sĩ phải được viết bằng dấu ngã để mô tả một vị 
chính khách có kiến thức văn hóa chính tri... , nhưng nếu vô 
tình chúng ta viết nhân sỉ, chữ sỉ với dấu hỏi thì ý nghĩa của 
danh từ nhân sĩ sẽ bị đảo ngược lại, vì chữ sĩ với dấu hỏi có 
nghĩa là nhục sĩ và như vậy sẽ bị trái nghĩa hoàn toàn. Một 
chữ thông thường khác như là hai chữ sửa chữa, nếu bỏ đi 
dấu hỏi ngã sẽ có nhiều ý khác nhau: sửa chữa (sửa dấu hỏi, 
chữa dấu ngã) tức là chúng ta sửa lại một cái gì bị hư hỏng, 
thí dụ sửa chữa xe hơi. Nhưng nếu cho dấu ngã vào thành 
chữ sữa và dấu hỏi trên chữ chửa tức có nghĩa là sữa của 
những người đàn bà có thai nghén. 

Người sai lỗi nhiều nhất về viết sai dấu hỏi ngã là người 
miền Nam và Trung (người viết bài này là người miền Trung). 
May mắn nhất là người thuộc miền Bắc khi sinh ra là nói và 
viết dấu hỏi ngã không cần phải suy nghĩ gì cả. Nhưng khốn 
nỗi có khi hỏi họ tại sao chữ này viết dấu hỏi chữ kia lại 
đánh dấu ngã thì họ lại không cắt nghĩa được mà chỉ nở một 
nụ cười trên môi... 


Bài viết này nhằm mục đích đóng góp một vài qui luật về 
dấu hỏi ngã của tiếng mẹ đẻ Việt Nam chúng ta. 

Dấu hỏi ngã được căn cứ vào ba qui luật căn bản: Luật bằng 
trắc, chữ Hán Việt và các qui luật ngoại lệ. 

A. LUẬT BẰNG TRẮC 

Qui luật bằng trắc phải được hiểu theo ba qui ước sau. 

1. Luật lập láy 

Danh từ lập láy tức là một chữ có nghĩa nhưng chữ ghép đi 
theo chữ kia không có nghĩa gì cả. Thí dụ: vui vẻ, chữ vui có 
nghĩa mà chữ vẻ lại không nghĩa, chữ mạnh mẽ, chữ mạnh 
có nghĩa nhưng chữ mẽ lại không hề mang một ý nghĩa nào 
hết, hoặc chữ lặng lẽ, vẻ vang... 

2. Luật trắc 

Không dấu và dấu sắc đi theo với danh từ lập láy thì chữ đó 
viết bằng dấu hỏi (ngang sắc hỏi). 

Thí dụ: 

Hớn hở: chữ hớn có dấu sắc, thì chữ hở phải là dấu hỏi. 

Vui vẻ: chữ vui không dấu, thì chữ vẻ đương nhiên phải dấu 
hỏi. 

Hỏi han: chữ han không dấu, như thế chữ hỏi phải có dấu 
hỏi. 

Vớ vẩn: chữ vớ là dấu sắc thì chữ vẩn phải có dấu hỏi. 
Tương tự như mắng mỏ, ngớ ngẩn, hở hang,... 

3. Luật bằng 

Dấu huyền và dấu nặng đi theo một danh từ lập láy thì được 
viết bằng dấu ngã (huyền nặng ngã). 

Thí dụ: 

Sẵn sàng: chữ sàng có dấu huyền thì chữ sẵn phải là dấu 


ngã. 

Ngỡ ngàng: chữ ngàng với dấu huyền thì chữ ngỡ phải để 
dấu ngã. 

Mạnh mẽ: chữ mãnh có dấu nặng, do đó chữ mẽ phải viết 
dấu ngã. 

Tương tự như các trường hợp lặng lẽ, vững vàng,... 


B. CHỮ HÁN VIỆT 

Văn chương Việt Nam sử dụng rất nhiều từ Hán Việt, chúng 
ta hay quen dùng hằng ngày nên cứ xem như là tiếng Việt 
hoàn toàn. Thí dụ như các chữ thành kiến, lữ hành, lãng du, 
viễn xứ,... tất cả đều do chữ Hán mà ra. 

Đối với chữ Hán Việt được sử dụng trong văn chương Việt 
Nam, luật về đánh dấu hỏi ngã được qui định như sau: 

Tất cả những chữ Hán Việt nào bắt đầu bằng các chữ D, L, 
V, M và N đều viết bằng dấu ngã, cá chữ Hán Việt khác 
không bắt đầu bằng năm mẫu tự này sẽ được viết bằng dấu 
hỏi. 


Thí dụ: 

Dĩ vãng: hai chữ này phải viết dấu ngã vì dĩ vãng không 
những là hán tự mà còn bắt đầu bằng chữ D và V. 

Vĩ đại: vĩ có dấu ngã vì chữ vĩ bắt đầu với mẫu tự V. 

Ngẫu nhiên: chữ ngẫu dấu ngã vì áp dụng qui luật Hán Việt 
nói trên. 

Lễ phải: lẽ dấu ngã vì chữ L, phải dấu hỏi vì có chữ P, 

Tư tưởng: chữ tưởng phải viết dấu hỏi vì vần T đứng đầu. 
Tương tự như: lữ hành, vĩnh viễn,... 


Để thể nhớ luật Hán tự dễ dàng, chúng tôi đặt một câu 
châm ngôn như thế này: 

"Dân Là Vận Mệnh Nước" 

để dễ nhớ mỗi khi muốn sử dụng qui luật Hán tự nói trên. 


C. CÁC QUI ƯỚC KHÁC 

1. Trạng từ (adverb) 

Các chữ về trạng từ thường viết bằng dấu ngã. 

Thí dụ: 

Thôi thế cũng được. Trạng từ cũng viết với dấu ngã. 

Xin anh đừng trách em nữa. Trạng tự nữa viết với dấu ngã. 
Chắc anh đã mệt lắm rồi. Trạng từ đã viết với dấu ngã. 


2. Tên họ cá nhân và quốc gia 

Các họ của mỗi người và tên của một quốc gia thường được 
viết bằng dấu ngã. 

Thí dụ: 

Đỗ đình Tuân, Lữ đình Thông, Nguyễn ngọc Yến... 

Các chữ Đỗ, Lữ, Nguyễn đều viết bằng dấu ngã vì đây là 
danh xưng họ hàng. 

Nước Mỹ, A phú Hãn,... 

Các chữ Mỹ và Hãn phải viết bằng dấu ngã vì đây là tên của 
một quốc gia. 

3. Thừa trừ 

Một qui ước thừa trừ ta có thể dùng là đoán nghĩa để áp 
dụng theo luật lập láy và bằng trắc nói trên. 

Thí dụ: 

Anh bỏ em đi lẻ một mình. Chữ lẻ viết dấu hỏi vì từ chữ lẻ loi 


mà ra, chữ loi không dấu nên chữ lẻ viết với dấu hỏi. 

Anh này trông thật khỏe mạnh, chữ khỏe ở đây có dấu hỏi vì 
do từ khỏe khoắn mà ra, khoắn dấu sắc thì khỏe phải dấu 
hỏi. 


D. KẾT LUẬN 

Văn chương là linh hồn của nền văn hóa, viết sai dấu hỏi 
ngã có thể làm sai lạc cả câu văn, đó là chưa kể đến nhiều 
sự hiểu lầm tai hại cho chính mình và người khác cũng như 
các việc trọng đại. Không gì khó chịu cho bằng khi đọc một 
cuốn truyện hay nhưng dấu hỏi ngã không được chỉnh tề. 
Một ký giả người miền Nam trong câu chuyện thân mật tại 
một quán phở thược vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã thành 
thật công nhận điều thiếu sót và tầm quan trọng của dấu 
hỏi ngã trong văn chương Việt Nam. Và cũng chính vị ký giả 
lão thành nói trên đã khuyến khích chúng tôi viết bài này 
trong mục đích làm sống lại sự phong phú của nền văn 
chương, văn hóa Việt Nam chúng ta, nhất là đối với những 
thế hệ trẻ hiện đang lưu lạc trên xứ người. 


CAO CHÁNH CƯƠNG 
Trích tài liệu khóa Tu nghiệp Sư phạm 1991 
Của các Trung tâm Việt ngữ Miền Nam Cali 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Thanhvien 
Được bạn: TSAH đưa lên 
vào ngày: 2 tháng 9 năm 2004 


